Việt cộng Khủng Bố nhân dân miền Nam Việt Nam giai đoạn 1960 - 1975 


Ngày 2 tháng Hai 1960: Việt Cộng phá và đốt chùa Phật giáo ở làng 
Phước Thành tỉnh Tây Ninh, đâm chêt thiêu niên 17 tuôi tên Phan Văn 
Ngọc do em này kháng cự. 


Ngày 22 tháng Tư 1960: Khoảng 30 cán bộ võ trang Việt Cộng ruồng bồ 
làng Thới Long tỉnh An Xuyên định bất Cao văn Nành 45 tuôi. Dân làng tụ 
lại phản đôi. Việt Cộng nỗ súng giêt chêt một thiêu niên 16 tuôi. 


Ngày 23 tháng Tám 1960: Việt Cộng đang đêm bắt hai giáo viên Nguyễn 
Khoa Ngôn và Nguyễn Thị Thiệt đến trường Rau Ran tỉnh Phong Dinh để 
chứng kiến cảnh chúng xử tử hai người đàn ông tên Cảnh và Văn để răn 
đe và gây khiếp đảm. 


Ngày 24 tháng Chín 1960: Một toán Việt Cộng lục phá và đốt cháy tiêu 
trường An Lạc tỉnh An Giang. 


Ngày 28 tháng Chín 1960: Việt Cộng chận xe của Cha xứ Hoàng Ngọc 
Minh, giáo phận Kontum, dùng súng máy băn ông chêt, xong còn căm cọc 
tre vào người ông.Tài xê Huỳnh Hữu, cháu cha Minh, bị thương nặng. 


Ngày 30 tháng Chín 1960: Một toán Việt Cộng bắt nông dân Trương văn 
Đáng 67 tuổi ra trước một phiên “tòa án nhân dân”, cáo buộc tội ông mua 
hai mẫu ruộng mà trái lệnh chúng không giao cho người khác. Ông bị Việt 
Cộng bắn chết trên mảnh ruộng của ông sau phiên xử. 


Ngày 6 tháng Mười Hai 1960: Việt Cộng đặt chất nỗ nhà bếp Sân Cù Sài 
Gòn làm chết một phụ bếp và làm bị thương hai đầu bếp. 

Báo cáo tổng kết các vụ Việt Cộng khủng bố năm 1960 của chính phủ Việt 
Nam Cộng Hoà nạp trình cho Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến gồm 
có 284 chiếc cầu bị phá hoại, 60 trạm y tế bị đốt. Và do hậu quả của những 
trường học bị Việt Cộng phá hủy, việc học của 25 ngàn học sinh bị ảnh 
hưởng. 


Ngày 22 tháng Ba 1961: 20 nữ sinh đi xe đò trên đường từ Sài Gòn về 
Vũng Tàu sau khi tham dự Lê Hai Bà Trưng bị Việt Cộng giật mìn và xả 
súng băn làm thiệt mạng hai nữ sinh và làm bị thương 10 em khác. 


Ngày 15 tháng Ba 1961: 12 sơ nữ tu dòng Chúa Quan Phòng ởi xe đò từ 
Tây Ninh đi Sài Gòn bị Việt Cộng phục kích chận lục soát hành lý. Sơ 
Theophile phản đối nên bị chúng bắn chết tại chỗ và sơ Phan thị Nở bị 
thương. 

Ngày 26 tháng Bảy 1961: Hai dân biểu gốc người Thượng tên Rmah Pok 
and Yet Nic Bounrit bị Việt Cộng phục kích bắn chết gần Đà Lạt cùng với 
một giáo viên cùng đi thăm viễng một làng định cư. 


Ngày 20 tháng Chín 1961: Một lực lượng hàng ngàn Việt Cộng tràn ngập 
thị xã Phước Vinh tỉnh Phước Thành, đôt phá mọi cơ sở hành chánh, chặt 
đâu hâu hêt công chức trong thị xã, chiêm giữ trọn ngày trước khi rút lui. 


Tháng Mười 1961: Nghiên cứu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ước đoán số 
lượng dân chúng Việt Nam Cộng Hoà bị Việt Cộng giết mỗi tháng là một 
ngàn năm trăm người. 


Ngày 13 tháng Mười Hai 1961: Cha Bonnet người Pháp thuộc giáo phận 
Kontum bị quân khủng bô Việt Cộng ám sát trong lúc ông viêng thăm giáo 
dân ở Ngok Rongei. 


Ngày 20 tháng Mười Hai 1961: kỹ sư S. Fuka người Nhật làm việc cho dự 
án đập thủy điện Đa Nhim bị Việt Cộng chận đường bắt cóc. Số phận của 
ông ra sao không bao giờ được rõ. 


Ngày 1 tháng Giêng 1962: Việt Cộng chém chết ông Lê văn Thiều 63 tuổi, 
thủ lãnh lao công tại đòn điên cao su nơi ông làm việc. 


Ngày 2 tháng Giêng 1962: Việt Cộng giết chết hai nhân viên tên Pham văn 
Hải và Nguyễn văn Thạch trong đoàn diệt trừ sôt rét đang làm việc ở địa 
điêm cách khoảng 20km vệ phía nam Sài Gòn. 


Ngày 20 tháng Hai 1962: Việt Cộng ném 4 quả lựu đạn vào một đám dân 
làng đang xem hát ở Cân Thơ, giêt chêt 24 phụ nữ và trẻ con và làm cho 
84 người khác bị thương. 


Ngày 8 tháng Tư 1962: Việt Cộng xử tử hai tù thương binh Hoa Kỳ gần 
làng An Châu Trung phân Việt Nam. Hai thương binh Mỹ này bị trói và bị 
băn vào mặt vì họ không đi theo kịp toán Việt Cộng đang rút lui. 


Ngày 19 tháng Năm 1962: Khủng bố Việt Cộng ném lựu đạn vào nhà hàng 
Aterbea ở Sài Gòn làm bị thương viên quản lý đoàn xiệc đến từ Bá Linh và 
tham vụ văn hóa Tòa Đại Sứ Tây Đức ở Sài Gòn. 

Ngày 20 tháng Năm 1962: Việt Cộng đánh bom trước khách sạn Hưng 
Đạo Sài Gòn, nơi cư ngụ của quân nhân Hoa Kỳ, làm bị thương 8 người 
Việt và 3 quân nhân Mỹ đang đứng bên ngoài khách sạn. 


Ngày 12 tháng Sáu 1962: Việt Cộng phục kích xe đò hành khách gần Lệ 
Tri tỉnh An Giang giết chết tất cả người trên xe gồm tài xế, người phụ lơ và 
hành khách. 


Ngày 20 tháng Mười 1962: Đội Biệt động 159 của Việt Cộng tung lựu đạn 
giết chết 7 người và làm bị thương 47 người đang đứng xem một cuộc 
triển lãm có trưng bày một phi cơ trực thăng cùng một số chiến lợi phẩm 
tịch thu được của địch quân trước Tòa Đô Chính Sài Gòn và một đoạn dài 
của đại lộ Nguyễn Huệ. 


Ngày 4 tháng Mười Một 1962: Việt Cộng ném lựu đạn trong một đường 
hẽm tại Cân Thơ, giêt chêt một quân nhân Hoa Kỳ và 2 trẻ em Việt Nam và 
làm một em khác bị thương nặng. 


Ngày 25 tháng Giêng 1963: Việt Cộng đặt chất nỗ xe lửa chở gạo gần Qui 
Nhơn, giêt chêt 8 hành khách và làm bị thương 15 người khác. 


Ngày 4 tháng Ba 1963: Việt Cộng chận xe trên đường Sài Gòn Đà Lạt, bắn 
chết 2 nhà truyền giáo Tin Lành là Elwood Forreston, người Mỹ, và 
Gaspart Makil, người Phi Luật Tân. Hai đứa con song sinh của Makil bị bắn 
và bị thương. 


Ngày 16 tháng Ba 1963: Việt Cộng ném lựu đạn vào một ngôi nhà của một 
gia đình người Mỹ đang tiêp khách ăn tôi ở Sài Gòn, giêt chêt một thương 
gia người Pháp và làm bị thương 4 người khác. 


Ngày 3 tháng Tư 1963: Khủng bố Việt Cộng tung hai quả lựu đạn vào một 
trường học ở Long Xuyên, giêt chêt một giáo viên và hai người lớn đang 
xem học sinh trình diên ca nhạc hàng năm. 


Ngày 4 tháng Tư 1963: Việt Cộng ném lựu đạn vào khán giả đang xem 
chiếu bóng ở một làng quê quận Cao Lãnh tỉnh Định Tường, giết chết 4 
người và làm bị thương 11 người khác. 


Ngày 23 tháng Năm 1963: Việt Cộng đánh bom bằng hai chiếc xe đạp có 
gài chất nổ trên đường phố Sài Gòn giết chết hai người và làm bị thương 
10 người khác. 


Ngày 12 tháng Chín 1963: Cô giáo Võ Thị Lộ 26 tuổi ở An Phước tỉnh Kiến 
Hòa sau 3 ngày bị Việt Cộng bắt cóc, đã bị Việt Cộng cắt cổ chết và vứt 
thây ở rìa làng. 

Ngày 16 tháng Mười 1963: Hai chiếc xe đò ở Kiến Hòa và Quảng Tín bị 
trúng mìn Việt Cộng khiến cho 18 hành khách tử vong và 23 người khác bị 
thương. 


Ngày 9 tháng Mười Một 1963: Trong một ngày 3 vụ ném lựu đạn xảy ra tại 
3 địa điểm khác nhau tại Sài Gòn làm bị thương 16 người. 

Ngày 9 tháng Hai 1964: Việt Cộng kích nỗ bom tại một sân vận động thể 
thao nơi người Mỹ chơi banh làm cho 2 chết và 41 bị thương trong đó có 4 
phụ nữ và 5 trẻ em.Một phần bom khác không nổ, nếu không, số người tử 
thương sẽ cao hơn nhiều. 


Ngày 16 tháng Hai 1964: Khủng bố Việt Cộng kích nỗ bom tại rạp chiếu 
bóng Kinh Đô ờ Sài Gòn gây tử thương 3 người Mỹ và làm bị thương 32 
người khác. 


Ngày 14 tháng Bảy 1964: Phạm Thảo, chủ tịch ủy ban hành động Công 
giáo tỉnh Quảng Ngãi bị Việt Cộng xử tử khi ông vê thăm sinh quán làng 
Phô Lợi Quảng Ngãi. 


Tháng Mười 1964: Giới chức Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho biết từ đầu năm đến 
tháng Mười 1964 Việt Cộng đã giêt chêt 429 viên chức địa phương của 
Việt Nam Cộng Hoà và bất cóc 482 người khác. 


Ngày 24 tháng 12, 1964: Một vụ nỗ do khủng bố Việt Cộng ở cư xá Brink 
trong đêm Giáng Sinh. Cư xá Brinks ở Sài Gòn là nơi trú ngụ của hơn 125 
sĩ quan Mỹ và dân thường bị đánh bom do một đặc công Việt Cộng đóng 
giả làm sĩ quan Việt Nam Cộng hòa. Bom được đưa vào garage của cư xá 
và cho phát nỗ làm sập 3 tầng của tòa nhà, giết 66 người trong đó có 2 sĩ 
quan Mỹ và làm hơn 100 người khác bị thương. 


Ngày 6 tháng Hai 1965: Đài phát thanh Việt Cộng cho biết Việt Cộng đã 
đem hai tù binh người Mỹ ra băn chết đề trả thù cho 2 khủng bồ Việt Cộng 
vừa bị Việt Nam Cộng Hoà xử băn. 


Ngày 10 tháng Hai 1965: Khủng bố Việt Cộng đặt bom phá nỗ trại lính ở 
Qui Nhơn, giết chết 23 binh sĩ Mỹ. Ngày 30 tháng Ba 1965: Một toán đặc 
công Việt Cộng phối hợp đánh bom Tòa Đại Sứ Mỹ trên đại lộ Hàm Nghi 
gây thiệt mạng cho 22 người, trong đó có 19 người Việt, 2 nhân viên Mỹ và 
một người Phi Luật Tân, 83 người khác bị thương, trong đó có phó đại sứ 
Mỹ A.Johnson. Ngày 25 tháng Sáu, 1965: Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên 
sông Sài Gòn bị đặt bom làm hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 9 
người Mỹ và làm hơn 50 thường dân bị thương. 


Ngày18 tháng Tám, 1965: Tổng Nha Cảnh sát bị đánh bom làm 6 người 
chết và 15 người bị thương. 

Ngày 4 tháng Mười, 1965: Sân vận động Cộng Hòa bị đặt bom làm 11 
người thiệt mạng, 42 thường dân khác bị thương. 


Ngày 5 tháng Mười, 1965: Bom nổ trên một chiếc taxi trên đường phó 
chính ở Sài Gòn, có thê do bom phát nỗ sớm hơn giờ ân định, làm hai 
người chêt và 10 bị thương. 


Ngày 4 tháng 12, 1965: Bom khủng bố nỗ trước một biu địng cư xá quân 
nhân ngoại quốc ở Saigon làm 137 người bị thương gồm 72 người Mỹ, 3 
người Tân Tây Lan và 62 người Việt. 


Ngày 12 tháng 12, 1965: Hai trung đội khủng bố Việt Cộng giết 23 công 
nhân đào kinh trong một ngôi chùa Phật giáo ở Tân Hưng tỉnh Định Tường 
và 7 người bị thương. 


Ngày 30 tháng 12, 1965: Ký giả Từ Chung của nhật báo Chính Luận bị Việt 
Cộng kê súng băn vào đâu khi ông từ tòa soạn về nhà đề ăn trưa vì trước 
đó ông đã cho đăng lên báo lời hăm dọa mà ông nhận được của cộng sản. 


Ngày 7 tháng 1, 1966: Việt Cộng gài và giật nỗ một quả mìn Claymore tại 
cổng vào phi trường Tân Sơn Nhất, làm 2 người chết và 12 bị thương. 
Ngày 17 tháng 1,1966: Cộng sản giật mìn xe đò trên công lộ tỉnh Kiến 
Tường làm chết 26 thường dân, trong đó có 7 trẻ em, và 8 người bị 
thương. 


Ngày 29 tháng 1, 1966: Việt Cộng giết chết cha xứ Phan Khắc Dậu 74 tuổi 
ở Thạnh Trị tỉnh Kiên Tường cùng với 5 giáo dân. Đám khủng bô xúc 
phạm và hủy hoại thánh kinh và tượng chúa cùng các vật dụng khác. 


Ngày 2 tháng Hai, 1966: Một toán du kích Việt Cộng phục kích bắn xả vào 
một chiêc xe Jeep chở nhân viên ty thông tin tỉnh Hậu Nghĩa, làm 6 chết và 
một bị thương. 


Ngày 14 tháng Hai, 1966: Việt Cộng gài nỗ hai quả mìn dưới xe đò gần 
Tuy Hòa giêt chêt 48 nông dân và làm bị thương 7 người khác. 


Ngày 18 tháng Ba, 1966: Thêm 15 hành khách xe đò chết và 4 bị thương 
vì trúng mìn Việt Cộng 8km phía tây Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. 


Ngày 22 tháng Năm, 1966: Quân khủng bồ Việt Cộng đang đêm tấn công 
một khu nhà trú ngụ của nhân công đào kinh tỉnh An Giang, giêt chêt 18 
đàn ông, 1 phụ nữ và 4 trẻ em. 


Ngày 10 tháng Chín, 1966: Trong đêm trước ngày bầu cử Quốc Hội miền 
Nam, Việt Cộng tung ra 166 cuộc tân công trên toàn quôc, phá hoại địa 
điêm đặt thùng phiêu, bắt cóc và ám sát. 


Ngày 11tháng Chín, 1966: Trong ngày bầu cử, khủng bố Việt Cộng giết 
chết 19 cử tri, làm bị thương 120 người, đốt phá phòng phiếu, đặt mìn vệ 
đường và ám sát. 


Ngày 24 tháng Chín, 1966: Quân đội Hoa Kỳ giải cứu 11 tù nhân tại một 
trại giam của Việt Cộng ở tỉnh Phú Yên. Có 70 tù nhân bị Việt Cộng bỏ đói 
đên chêt và 20 người khác chết vì tra tân. 


Ngày 11 tháng Mười, 1966: Theo sự chỉ dẫn của một thiếu niên 14 tuổi, lực 
lượng Đồng Minh tìm thây một nhà tù Việt Cộng ở tỉnh Bình Định với 12 tử 
thi tù nhân đã bị Việt Cộng băn và ném lựu đạn chết trước khi chúng tâu 
thoát. 


Ngày 22 tháng Mười, 1966: Một cán bộ nông thôn nửa đêm bị Việt Cộng 
vào nhà băn chêt ở Bình Chánh tỉnh Gia Định. 


Ngày 24 tháng Mười, 1966: Một chiếc xe đò chạy tuyến đường Huế — 
Quảng Trị trúng mìn Việt Cộng tại Phong Điên khiên 15 hành khách bị 
thương. 


Ngày 27 tháng Mười, 1966: Việt Cộng tung lựu đạn vào nhà dân ở Ban Mê 
Thuột giêt chêt 2 người và làm bị thương 7 người gôm trẻ em và phụ nữ. 


Ngày 28 tháng Mười, 1966: Cảnh sát kịp thời bắt giữ một nữ du kích Việt 
Cộng định đặt bom dưới khán đài lễ hội ở Khánh Hưng tỉnh Ba Xuyên. 


Ngày 1 tháng 11, 1966: Việt Cộng pháo kích Sài Gòn trong Ngày Cách 
Mạng giêt chêt và làm bị thương 51 người. 


Ngày 2 tháng 11, 1966: Việt Cộng ném lựu đạn vào trường đua Phú Thọ 
Sài Gòn làm 2 người chết và 8 người bị thương. Cùng ngày một toán 
khủng bố Việt Cộng tấn công quận châu thành tỉnh Phong Dinh, đặt chất 
nỗ gây hư hại cầu sắt Đầu Sấu. 


Ngày 3 tháng 11, 1966: Khủng bố Việt Cộng xâm nhập ngoại ô Sài Gòn và 
pháo kích 24 phát vào trung tâm thủ đô. Các nơi bị trúng đạn là Chợ Bến 
Thành, nhà thương Grall, nhà thờ Đức Bà và một số nhà dân cư; có 8 
người chết và 37 người bị thương nặng. 


Ngày 4 tháng 11, 1966: Việt Cộng bắn súng cối vào một làng tỉnh Hậu 
Nghĩa, làm một người chết và 8 người bị thương. Củng ngày Việt Cộng tấn 
công một làng ở Tây Ninh làm 6 người chết và một số bị thương. 


Ngày 7 tháng 11, 1966: Việt Cộng bắt cóc hai viên chức hành chánh trên 
tỉnh lộ 8 tỉnh Quảng Đức. 


Ngày 16 tháng 11, 1966: Một chiếc xe đạp chứa chất nỗ do khủng bồ Việt 
Cộng gài phát nỗ trên đường Nguyên Văn Thoại Sài Gòn khiên hai quân 
nhân và một thường dân bị thương. 


Ngày 19 tháng 11, 1966: Việt Cộng pháo kích tổng cộng 28 phát đạn súng 
cối ở Cần Giộc và Cần Đước tỉnh Long An gây cho 2 trẻ em chết và 17 
người bị thương. 


Ngày 20 tháng 11, 1966: Hai cảnh sát viên bị thương khi gỡ băng rôn Việt 
Cộng có gài chât nõ. 


Ngày 23 tháng 11, 1966: Việt Cộng mặc quân phục giả dạng binh sĩ VNCH 
giêt chêt cảnh sát gác câu ở Khánh Hưng tình Ba Xuyên và ném 2 quả lựu 
đạn làm 2 binh sĩ và 7 thường dân bị thương. 


Ngày 26 tháng 11, 1966: Việt Cộng gài mìn Claymore ở sân chơi trường 
tiêu học Trịnh Hoài Đức ở An Thạnh tỉnh Bình Dương cạnh một địa điêm 


huấn luyện của một đơn vị Đại Hàn. Mìn nỗ giết chết 3 binh sĩ Đại Hàn và 
làm bị thương một học viên người Việt. 


Ngày 30 tháng 11, 1966: Việt Cộng pháo kích chợ Tân Uyên tỉnh Biên Hòa 
giêt chêt 3 thường dân và làm bị thương 7 người khác. 


Ngày 4 tháng 12, 1966: Một đơn vị đặc công Việt Cộng phá thủng chu vi 
phòng thủ 20,8 cây số xung quanh Căn cứ Không quân Tân Sơn Nhứt và 
pháo kích khu vực trong 4 giờ. Lực lượng bảo vệ Mỹ và Việt Nam Cộng 
Hoà sau đó đã đẩy lui toán đặc công này, giết chết 18 người. Một máy bay 
trinh sát 101 của Mỹ bị thiệt hại nặng. Quân du kích quay lại trong đêm 
cùng ngày, nhưng lực lượng phòng thủ một lần nữa đã đầy lui, giết thêm 
11 đặc công Việt Cộng. 


Ngày 7 tháng 12, 1966: Du kích Việt Cộng dùng súng lục Đông Đức ám sát 
dân biêu Trân Văn Văn khi ông đang trên đường đi đên trụ sở Quốc Hội. 
Hai tên du kích bị bắt. 


Ngày 10 tháng 12, 1966: Du kích Việt Cộng ném lựu đạn vào sân chơi của 
ty Chiêu Hồi tỉnh Bình Dương làm cho 3 trẻ em bị thương nặng. Cùng 
ngày, một xe đò trúng mìn Việt Cộng ở Phong Dinh khiến 5 hành khách 
toàn phụ nữ thiệt mạng và làm tài xế bị thương nặng. 

Ngày 27 tháng 12, 1966: Dân biểu bác sĩ Phan Quang Đán may mắn thoát 
chết khi xe ông phát nỗ ở Gia Định. Bánh chất nổ gắn dưới lườn xe của 
ông kích nỗ khi ông mở cửa xe bước ra. Bác sĩ Đán bị thương nhưng một 
phụ nữ đi đường tử thương và 5 người bộ hành khác bị thương. 


Ngày 6 tháng 1, 1967: Một cảnh sát viên ở quận Tân Châu tỉnh Kiến Phong 
bị Việt Cộng hành quyết trước sự chứng kiên của gia đình. 


Ngày 7 tháng 1, 1967: Việt Cộng đặt chất nỗ phá sập một lớp học và một 
trạm y tê quận Hông Ngự tỉnh Kiên Phong. 


Ngày 8 tháng 1, 1967: Việt Cộng ném lựu đạn vào nhà một xã trưởng tỉnh 
An Xuyên làm một đứa con của ông ta chêt và làm bị thương 3 thành viên 
khác trong gia đình. 


Ngày 12 tháng 1, 1967: Việt Cộng phục kích xe đò trên Quốc lộ 14 ở Tân 
Cảnh giêt chết 3 thường dân và làm bị thương 3 quân nhân. 


Ngày 21 tháng 1, 1967: Việt Cộng đột nhập làng Buôn Hô tỉnh Darlac gom 
dân tuyên truyên và bắt đi 6 thanh thiêu niên. 


Ngày 6 tháng 2, 1967: Việt Cộng bố ráp Liêu Trì tỉnh Quảng Tín bắt cóc 
giáo viên và viên chức . Giáo viên bị giết sau đó. Cùng ngày Việt Cộng 
ném lựu đạn một buổi tiếp tân của Phó Tỉnh trưởng Kontum, giết chết 
Trưởng Ty Giáo Dục và 2 viên chức khác cùng 8 người bị thương nặng. 


Ngày 4 tháng 3, 1967: Biết tin một đơn vị Việt Nam Cộng Hoà hành quân 
giải cứu, toán canh tù Việt Cộng trói 12 tù nhân VNCH xong bản, đâm và 
cắt cô. Chỉ có hai người được cứu sông. 


Ngày 5 tháng 3, 1976: Việt Cộng mở 2 vụ đột kích ban đêm giết hai cán bộ 
xây dựng nông thôn ở Vĩnh Phú tỉnh Phú Yên. Trong một vụ khác, thêm 7 
người khác bị giêt và 4 người bị thương. 


Ngày 30 tháng 3, 1967: Việt Cộng pháo kích trại gia binh tỉnh ly Bạc Liêu, 
phá hủy 200 căn nhà, giêt chêt 32 người. 


Ngày 13 tháng 4, 1967: Việt Cộng nhắm mục tiêu khủng bố ban đêm vào 
một đoàn văn nghệ trình diễn ở Lữ Sơn gân Đà Nẵng. Trưởng và phó 
đoàn đều bị giêt, 2 đoàn viên bị thương. 


Ngày 14 tháng 4, 1967: Du kích VC bắt cóc Nguyễn Văn Sơn, người ra 
ứng cử hội đông làng thuộc quận Bình Chánh tỉnh Gia Định. 


Ngày 16 tháng 4, 1967: Việt Cộng ám sát một ứng cử viên hội đồng làng 
Câm Hà tỉnh Quảng Nam. Thân nhân trong gia đình cũng bị vạ lây gôm 1 
em bé chết và 3 người lớn bị thương. 


Ngày 18 tháng 4, 1967: Việt Cộng tấn công vào ấp Suối Chồn thuộc tỉnh 
Long Khánh đông bắc Sài Gòn, giết chết 5 cán bộ xây dựng nông thôn, 
làm bị thương 3 người và bắt cóc 7 người. Trong số 5 người bị giết có 3 cô 
gái trẻ bị trói và bắn vào đầu. Một phần ba nhà cửa trong ấp bị Việt Cộng 
đốt cháy rụi. 


Ngày 26 tháng 4, 1967: Nguyễn Cầm, trưởng ấp Ba Đàn tỉnh Quảng Nam 
bị Việt Cộng giêt. 


Ngày 10 tháng 5, 1967: Một chiếc xe đò cán trúng mìn Việt Cộng ở tỉnh 
Phú Bồn làm một hành khách chêt, tài xê và 5 hành khách khác bị thương. 


Ngày 11 tháng 5, 1967: Bác sĩ Trần Văn Lữ Y, bộ trưởng Y Tế tường trình 
trước Tổ Chức Y Tế Thế Giới ở Geneva rằng trong 10 năm qua có hơn 
200 nhân viên y tế bị Việt Cộng giết hại. Con số chính xác là 211 người 
gồm bác sĩ và y tá đã bị Việt Cộng giết hoặc bắt cóc; 174 bệnh xá, bệnh 
viện và nhà bảo sanh bị phá hủy, 40 xe cứu thương bị trúng mìn hoặc bị 
bắn bằng súng máy. 


Ngày 16 tháng 5, 1967: Việt Cộng mở hai vụ khủng bố ở hai tỉnh Quảng 
Tín và Quảng Trị giêt chết 8 cán bộ xây dựng nông thôn và làm 5 người bị 
thương. 


Ngày 24 tháng 5, 1967: Việt Cộng tung lựu đạn vào nhà trưởng ban thông 
tin Phú Thạnh tỉnh Biên Hòa giêt chêt ông cùng với hai đứa con lúc 3 giờ 
sáng. 


Ngày 29 tháng 5, 1967: Đặc công người nhái Việt Cộng từ dưới Sông 
Hương ở Huế làm nỗ một khách sạn nơi các thành viên của Ủy Hội Quốc 
Tế Kiểm Soát Đình Chiến thường trú ngụ. Không có thành viên nào của 3 
nước hội viên là Ấn Độ, Gia Nã Đại và Ba Lan bị nguy hại; Vụ tấn công của 
Việt Cộng làm cho 5 thường dân người Việt tử thương và 15 bị thương. 
80% khách sạn bị hư hại. 


Ngày 2 tháng 6, 1967: Hai trung đội Việt Cộng có trang bị súng máy giữa 
khuya tân công Trung Tâm Chiêu Hôi tỉnh Long An làm 5 binh sĩ và 5 
thường dân bị thương. 


Ngày 27 tháng 6, 1967: Một xe đò đầy hành khách cán phải mìn Việt Cộng 
ở đông nam Lai Khê tỉnh Bình Dương khiên 23 người trên xe đêu chêt. 


Ngày 6 tháng 7, 1967: 7 trẻ em đi bộ trên đường lộ để đến chùa tại xã Cẩm 
Phổ tỉnh Quảng Nam nhằm lúc một xe hàng chạy ngang làm nổ một quả 
mìn chống tăng do Việt Cộng gài khiến một em chết và em bị thương. 
Ngày 13 tháng 7, 1967: Một nhà hàng ở Huế bị Việt Cộng gài bom nỗ làm 
chết 2 thực khách người Việt, làm bị thương 12 người Việt, 7 người Mỹ và 
1 người Phi Luật Tân. 


Ngày 14 tháng 7, 1967: Việt Cộng giả dạng binh lính VNCH tấn công một 
trại tù tỉnh Quảng Nam, giải thoát cho 1 ngàn trên tổng số 1 ngàn hai trăm 
tù nhân, xử tử 30 người tại sân trại. 10 thường dân bị giết và 29 thường 
dân khác bị thương khi Việt Cộng mở đường rút lui. 


Ngày 25 tháng 7, 1967: Việt Cộng vào nhà dân ở Bình Triệu tỉnh Long An 
bắt đi 4 đàn ông, 1 phụ nữ và đứa con trai 16 tuổi của bà. Sáng hôm sau 
trên tỉnh lộ 13, người ta tìm thấy thi thể 6 người này với hai tay bị trói sau 
lưng và mỗi người có một vết đạn bắn vào đầu. 


Ngày 5 tháng 8, 1967: Khủng bố Việt Cộng bắt một bé gái học sinh cầm 
một quả lựu đạn đã rút chốt sẵn dặn em đưa cho thầy cô giáo của em. Em 
học sinh này đi đến trường em thuộc tỉnh An Xuyên đang có chương trình 
đặc biệt cổ động cho chiến dịch Rủ Nhau Đi Bầu Tháng Chín. Vừa tới cửa 
lớp học, em học sinh buông tay thả lựu đạn khiến cho em chết và làm 9 em 
học sinh ngồi trong lớp bị thương. 


Ngày 24 tháng 8, 1967: Việt Cộng ném bom vào nhà một cảnh sát viên ở 
Cần Thơ làm một người chết và 4 người bị thương. 


Ngày 26 tháng 8, 1967: Xe đò chở hành khách cán trúng mìn trong tỉnh 
Kiên Hòa làm cho 22 người chêt và 6 người bị thương. 


Ngày 27 tháng 8, 1967: Việt Cộng gia tăng các vụ khủng bố bằng pháo 
kích một tuần trước ngày bầu cử tổng thống và thượng nghị viên. 46 chết 
và 227 bị thương ở Cần Thơ. 10 chết và 10 bị thương trong tỉnh Phước 
Long. 9 thường dân và 5 trẻ em bị thương ở Ban Mê Thuột. 2 chết và 1 bị 
thương ở Bình Long. 6 người bị bắt cóc ở làng Phước Hưng tỉnh Thừa 
Thiên. 


Ngày 29 tháng 8, 1967: Việt Cộng xâm nhập 4 xã thuộc quận Thăng Bình 
tỉnh Quảng Nam, giêt chết 2 và bắt đi 6 người. 


Ngày 1 tháng 9, 1967: Việt Cộng phá quốc lộ 4 trong tỉnh Định Tường với 6 
hố bom khiến mọi lưu thông tắt nghẽn ngoại trừ một xe cứu thương quân 
đội cán trúng mìn áp suất khiến 13 hành khách chết và 23 bị thương. 

Ngày 3 tháng 9, 1967: Trong ngày bầu cử, vụ khủng bố VC đầu tiên xảy ra 
tại một địa điểm bỏ phiếu ở Tuy Hòa Phú Yên khiến 3 chết và 42 bị 
thương. Tính chung trong buổi sáng ngày bầu cử. có tổng cộng 48 cử tri bị 
Việt Cộng sát hại. 


Ngày 8 tháng 11, 1967: Trung tâm tị nạn Kỳ Chánh tỉnh Quảng Tín bị Việt 
Cộng xâm nhập giêt chêt 4, làm bị thương 9 và bất đi 9 người khác, lớp 
học bị đôi. 


Ngày 5 tháng 12, 1967: Một trong những vụ Việt Cộng khủng bố tôi tệ nhất 
gây tiếng vang lớn là cuộc thảm sát ở Dak Son tỉnh Phước Long. Người 
Mỹ ví nó như vụ thảm sát làng Lidice ở Tiệp Khắc dưới thời nước này bị 
Đức Quốc Xã chiếm đóng. Dak Son là một làng người Thượng với khoảng 
2,000 dân. Vì ngôi làng này gần một căn cứ quân đội Mỹ và được dân làng 
có thiện cảm, Việt Cộng căm thù muốn tiêu diệt. Hơn 300 Việt Cộng trang 
bị 60 súng phun lửa đang đêm tấn công định thiêu sống tất cả: người già 
trẻ lớn bé, gia súc, thực phẩm, nhà cửa... Sáng hôm sau, một cảnh hoang 
tàn với từng đống thây người chết cháy thành than cùng với mọi vật. Tổng 
cộng có 252 người chết, hai phần ba là phụ nữ và trẻ em. 200 người bị bắt 
đi và không bao giờ trở lại. Số người còn sống sót là vì cư trú trong các 
dãy nhà khác và Việt Cộng đã xài cạn hết súng phun lửa. 


Ngày 14 tháng 12, 1967: Dân biểu Bùi Quang San bị Việt Cộng xông vào 
nhà ám sát. Hai ngày trước khi bị giết, ông San cho biết có nhận được thư 
Việt Cộng hăm dọa tính mạng. Cả gia đình ông ở Hội An từng bị Việt Cộng 
sát hại gồm mẹ, vợ và 6 đứa con. Cùng ngày, thông cáo Bộ Thông Tin cho 
biết trong tuần lễ qua có 232 người chết vì các vụ Việt Cộng khủng bố. 


Ngày 16 tháng 12, 1967: Việt Cộng cướp máy vi âm trong một buổi diễn 
kịch trong trường Đại Học Sài Gòn đê tuyên truyện và nô súng làm 3 người 
bị thương khi bị ngăn cản, xong tâu thoát. 


Ngày 20 tháng 1, 1968: Một toán du kích Việt Cộng có võ trang cưỡng bức 
khoảng 100 dân cư quận Tam Quan tỉnh Bình Định tập họp để nghe chúng 
tuyên truyền. Một người lớn tuổi lên tiếng phản đối liền bị Việt Cộng bắn 
chết. Ngày 30 tháng 1, 1968: Trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân, một lực 
lượng Cộng quân khoảng 12,000 người đã thừa dịp hưu chiến xâm nhập 
thành phố Huế và tức khắc biến Huế trở thành một trong những thành phố 
buồn nhất trên quả địa cầu. Thành phố bị Việt Cộng chiếm đóng 26 ngày, 
xử tử gần 6,000 nạn nhân không vũ khí mà Việt Cộng cho là kẻ thù của 
Việt Cộng. Sau khi thành phố được giải cứu, người ta tìm thấy nhiều mồ 
chôn tập thể hàng ngàn người bị Việt Cộng trói, giết cà chôn vội vã trên 
đường rút lui. Dấu hiệu cho thấy có cả nạn nhân bị chôn sống. 


Ngày 6 tháng 4, 1968: Một toán du kích Việt Cộng vào làng Thất Vinh 
Đông tỉnh Tây Ninh bắt dân mua trái phiếu và bắt đi một giáo viên, 2 người 
con gái và một người cháu trai của xả trưởng cùng 6 thiếu niên 15, 16 
tuôi. 

Từ 5/5 đến 22/6, 1968: Việt Cộng pháo kích 417 quả đạn hỏa tiễn 107 ly 
của Trung Cộng và 122 ly của Sô Viết vào Sài Gòn, làm chết 115 người và 
528 người bị thương, phần lớn là cư dân Quận Tư. 


Ngày 29 tháng 5, 1968: Việt Cộng chận đường lộ 155 ở tỉnh Vĩnh Bình, đốt 
2 xe đò và 28 xe lam 3 bánh, bắt đi 50 hành khách thường dân gồm một 
mục sư Tin Lành. 


Ngày 28 tháng 6, 1968: Việt Cộng tấn công bằng vũ khí nặng, chất nổ và 
lựu đạn vào trung tâm tị nạn và làng chài Sơn Trà, phía nam Đà Nẵng làm 
88 người chết và 103 bị thương. 450 ngôi nhà bị phá hủy khiến cho hàng 
ngàn dân không nhà ở. Sau đó Việt Cộng lại phục kích tần công bắn vào 
đám người đi đốn tre để cất lại nhà tị nạn. 


Ngày 28 tháng 7, 1968: Một tốp 4 đặc công Việt Cộng gồm 2 nam 2 nữ đột 
kích cơ SỞ nhật báo Chợ Lớn, đuôi hêt mọi người, đặt 60 cân Anh chât nô 
dẻo làm nô tung tòa nhà 


Ngày 1 tháng 9, 1968: Các bác sĩ bệnh viện dã chiến 27 Hoa Kỳ cho biết 
có 2 phụ nữ người Thượng được đưa vào bệnh viện với chứng thiếu máu 
trầm trọng. Các bác sĩ khám phá ra rằng 2 phụ nữ này đã bị cán binh Việt 
Cộng rút máu để sang cho thương binh của họ. 

Ngày 12 tháng 9, 1968: Một tài liệu của Việt Cộng do chính quyền tịch thu 
được ở quận châu thành tỉnh Bình Dương cho biết rằng VC ra lệnh giết 7 
tù binh của họ để khỏi vướng bận trên đường rút lui. 


Ngày 26 tháng 9, 1968: Việt Cộng ném lựu đạn vào Chợ Bến Thành làm 
người chêt và 11 người bị thương. 


Ngày 11 tháng 12, 1968: Việt Cộng vào nhà trưởng toán nhân dân tự vệ 
quận Tri Tôn tỉnh Châu Đốc bắt trói ông lôi ra ngoài sân rôi dùng súng liên 
thanh ria nát người ông. 

Ngày 6 tháng 1, 1969: Hai đặc công Việt Cộng cõi xe gắn máy áp xe hơi 


của Bộ Trưởng Giáo Dục Lê Minh Trí rồi ném lựu đạn vô xe khiến ông và 
tài xê tử thương và cận vệ bị thương. 


Ngày 7 tháng 2, 1969: Việt Cộng cho nổ một túi mìn gài ở chợ Cần Thơ 
làm 1 người chết và 3 người bị thương. 

Ngày 16 tháng 2, 1969: Du kích Việt Cộng vào làng Phước Mỹ tỉnh Quảng 
Tín tung lựu đạn nhiều nhà giết chết một số cư dân gồm người già và trẻ 
em không chạy kịp. 


Ngày 19 tháng 2, 1969: Việt Cộng gài bom trong xe đạp và cho nỗ tại một 
tiệm đông người ở thị xã Trúng Giang tỉnh Kiến Hòa làm chết 6 thường 
dân và 16 người bị thương. 


Ngày 24 tháng 2, 1969: Việt Cộng vào nhà thờ Thiên Chúa giáo tỉnh 
Quảng Ngãi ám sát một linh mục và một thiếu sinh. 

Ngày 4 tháng 3, 1969: Việt Cộng đi xe gắn máy bắn chết giáo sư Trần Anh, 
viện trưởng đại học Sài Gòn. Trước đó ông đã nhận được thư hăm dọa 
của Biệt đội Cảm tử Nội thành Sài Gòn của Việt Cộng. 


Ngày 5 tháng 3, 1969: Việt Cộng định quăng túi chất nỗ vào xe hơi để ám 
sát Thủ tướng Trần Văn Hương nhưng thất bại và đa số Việt Cộng can dự 
trong vụ này đã bị bắt. 


Ngày 6 tháng 3, 1969: Việt Cộng đặt chất nỗ tại bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi 
làm hư hại 2 xe cứu thương và một bệnh nhân sản khoa chết. 

Ngày 9 tháng 3, 1969: Việt Cộng vào nhà bà Phan thị Trí ở Xóm Láng tỉnh 
Gò Công bắt bà chặt đầu vì chồng bà đã bỏ Việt Cộng và ra đầu thú với 
chính quyền. Cùng ngày trong tỉnh Quảng Nam, Việt Cộng bố ráp các làng 
Lộc An, Lộc Mỹ và Lộc Hưng giết hai thường dân và bắt đi 10 thiếu niên 
theo chúng. 


Ngày 13 tháng 3, 1969: Việt Cộng tấn công vào hai làng người Thượng 
Kon Sitiu và Kon Bobanh thuộc tỉnh Kontum, giết chết 15 người, bắt đi 23 
người, 2 người trong số này sau đó bị Việt Cộng xử tử. 3 nhà dài, 1 nhà 
thờ, 1 trường học bị đốt. Một trưởng làng bị đánh chết. Những người sống 
sót kể lại Việt Cộng hăm dọa họ không được hợp tác với chính quyền. 


Ngày 21 tháng 3, 1969: Việt Cộng tần công một trung tâm tị nạn lần thứ hai 
bằng súng côi và B-40 giết chết 17 thường dân và làm bị thương 36 người 
khác, phần nhiều là phụ nữ và trẻ em. 


Ngày 4 tháng 4, 1969: Việt Cộng đặt mìn một ngôi chùa trong tỉnh Quảng 
Nam làm 4 người chêt và 14 người bị thương. 


Ngày 9 tháng 4, 1969: Việt Cộng tần công trại tị nạn Phú Bình tỉnh Quảng 
Ngãi đôt cháy 70 căn nhà, bắt cóc 4 người, làm cho 200 dân không còn 
nơi cư ngụ. 


Ngày 11 tháng 4, 1969: Việt Cộng gài túi chất nỗ ở đình làng Long Thạnh 
tỉnh Phong Dinh làm 4 trẻ em bị thương. 


Ngày 15 tháng 4, 1969: Việt Cộng đột nhập trung tâm tị nạn An Kỳ tỉnh 
Quảng Ngãi để tuyên truyền và cưỡng bức đuổi người tị nạn về nhà. Khi 
dân phản đối, Việt Cộng xả súng giết chết 9 người và làm bị thương 10 
người khác. 


Ngày 16 tháng 4, 1969: Du kích Việt Cộng có võ trang vào trại tị nạn Hòa 
Đại tỉnh Bình Định tuyên truyền kêu gọi người tị nạn hồi cư. Bị từ chối, Việt 
Cộng đốt sạch 146 căn nhà tạm trú. 


Ngày 19 tháng 4, 1969: Việt Cộng vào trại tị nạn Hiếu Đức tỉnh Quảng Nam 
bắt đi 10 người. 


Ngày 22 tháng 4, 1969: Việt Cộng tấn công một trung tâm chiêu hồi trong 
tỉnh Vĩnh Bình làm 5 người chết và 11 người bị thương. 


Ngày 23 tháng 4, 1969: Việt Cộng tấn công khủng bố trại tiếp cư ở Sơn 
Tịnh Quảng Ngãi, băn chêt 2 phụ nữ và bắt đi 10 người. 


Ngày 6 tháng 5, 1969: Việt Cộng bắt cóc và giết ông Lê Văn Giáo 37 tuổi ở 
làng Vĩnh Phú tỉnh An Giang vì ông này từ chôi đóng thuê cho Việt Cộng. 


Ngày 8 tháng 5, 1969: Đặc công Việt Cộng đặt bom trong trụ sở Bưu Điện 
Sài Gòn làm 4 thường dân chết và 19 người bị thương. 
Ngày 10 tháng 5, 1969: Việt Cộng giật chất nỗ ở Dương Hồng tỉnh Quảng 
Nam giết chết 8 thường dân và làm 4 người bị thương. 


Ngày 12 tháng 5, 1969: Đặc công Việt Cộng tấn công Phú Mỹ tỉnh Bình 
Định làm chêt 10 thường dân và làm bị thương 19 người. 87 nhà bị hư 
hại. 


Ngày 14 tháng 5, 1969: Việt Cộng pháo kích 5 phát đạn hỏa tiễn 122 ly vào 
khu dân cư thành phô Đà Năng làm 5 người chêt và 18 người bị thương. 


Ngày 18 tháng 6, 1969: 3 trẻ em ở Quản Long An Xuyên bị thương khi 
chạy giỡn gân nhà đạp trúng mìn VC. 


Ngày 19 tháng 6, 1969: Việt Cộng bắt cóc và bắn chết đoàn viên nhân dân 
tự vệ Lương văn Thành ở Tân Thuận Đông tỉnh Định Tường. Cùng ngày 
tại Phú Mỹ Thừa Thiên, Việt Cộng ám sát chết một người đàn ông 51 tuổi 
và bà mẹ 70 tuổi. 


Ngày 24 tháng 6, 1969: Việt Cộng pháo kích hỏa tiễn 122 ly vào bệnh xá 
Thanh Tâm ở Hồ Nai Biên Hòa làm một bệnh nhân tử thương. 


Ngày 30 tháng 6, 1969: Việt Cộng pháo kích chùa Phước Long tỉnh Bình 
Dương làm một nhà sư tử thương và 10 khách viêng chùa bị thương. 
Cùng ngày, 3 đoàn viên nhân dân tự vệ bị bắt cóc ở Phú Mỹ Biên Hòa. 


Ngày 30 tháng 6, 1969: Trung tâm tiếp cư Hưng Mỹ tỉnh Bình Dương trúng 
đạn hỏa tiên Việt Cộng làm 76 người bị thương. 


Ngày 2 tháng 7, 1969: Việt Cộng đột nhập văn phòng xã Thái Phú tỉnh Tây 
Ninh ám sát xả trưởng và người phụ tá. 
July 17 tháng 7, 1969: Việt Cộng tung lựu đạn vào Chợ Cồn Đà Nẵng làm 
bị thương 13 người, phần lớn là phụ nữ. 


Ngày 5 tháng 8, 1969: Việt Cộng tung 2 quả lựu đạn vào trường tiêu học 
Vĩnh Châu tỉnh Quảng Nam trong lúc trường đang có một buôi họp mặt, 
làm 5 người chêt và 21 người bị thương. 


Ngày 7 tháng 8, 1969: Đặc công Việt Cộng gài và cho nỗ 30 thỏi chất nỗ 
Bệnh Viện Dã Chiến 6 của Hoa Kỳ ở Vịnh Cam Ranh, gây 2 tử vong và 57 
bị thương, phần nhiều là bệnh nhân. 

Ngày 13 tháng 8, 1969: Khủng bố Việt Cộng tấn công hai trạm tiếp cư dân 
chạy loạn ở Quảng Nam và Thừa Thiên làm 23 người chết và 75 người bị 
thương, một số lớn nhà cửa bị phá sập hoặc hư hại. 


Ngày 26 tháng 8, 1969: Một gia đình 8 người gồm cả trẻ sơ sinh mới 9 
tháng đều bị Việt Cộng giết bằng súng bắn vào gáy ở Hòa Phát tỉnh Quảng 
Nam. 


Ngày 6 tháng 9, 1969: Việt Cộng pháo kích Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh 
Sát Dã Chiên ở Đà Lạt khiên 5 học viên chết và 26 bị thương. 


Ngày 9 tháng 9, 1969: Chính phũ Việt Nam Cộng Hoà đưa ra con số tông 
kêt trong 8 tháng đâu của năm 1969 có gân 5 ngàn thường dân bị Việt 
Cộng sát hại. 


Ngày 20 tháng 9, 1969: Việt Cộng tấn công Trung Tâm Tị Nạn Từ Vân tỉnh 
Quảng Ngãi giết chết 8 người và làm 2 người bị thương. Tất cả nạn nhân 
đều là vợ con của các đoàn viên Nhân Dân Tự Vệ. Tại Bình Sơn, toàn thể 
8 người trong gia đình một viên chức cảnh sát đều bị giết. 


Ngày 24 tháng Chín, 1969: Một chiếc xe đò trúng mìn Việt Cộng trên Quốc 
Lộ 1 vê phía bắc Đức Thọ Quảng Ngãi làm 12 hành khách thiệt mạng. 


Ngày 13 tháng Mười, 1969: Việt Cộng bắt cóc một linh mục Thiên Chúa 
Giáo và một phó tế tại nhà thờ Phú Hội tỉnh Biên Hòa. Cùng ngày, Việt 
Cộng ném lựu đạn vào Trung Tâm Chiêu Hồi Vị Thanh tỉnh Chương Thiện 
giết chết 3 thường dân và làm cho 46 người khác bị thương, khoảng phân 
nửa số người đó là thân nhân của các hồi chánh viên gồm phụ nữ và trẻ 
em. 


Những vụ khủng bố liệt kê trên đây chỉ là một phần của những tội ác chiến 
tranh mà Việt Cộng gây ra đối với dân lành miền Nam, dư đủ để dùng làm 
bằng chứng truy tố và kết tội Đảng Cộng Sản Việt Nam trước Tòa Án Quốc 
Tê. 

Tiến sĩ Carol Winkler, giáo sư Trường Đại Học Maryland qua quyền sách 
In The Name of Terrorism cho biết rằng giữa khoảng thời gian từ 1965 đến 
1972, khủng bố Việt Cộng đã giết chết hơn 33 ngàn người và bắt cóc 57 
ngàn người khác trên toàn quốc VNCH. Riêng tại thủ đô Sài Gòn, các vụ 
khủng bố tàn độc quyết liệt hơn và giết hại nhiều sinh mạng hơn cả. Riêng 
trong năm 1964 không thôi có 19 ngàn vụ khủng bố Việt Cộng, trong đó có 
vụ ám sát hụt thủ tướng Trần Văn Hương. 

Douglas Pike, chuyên gia uy tín về Chiến Tranh Việt Nam và là người bỏ 
công sưu tầm nguồn tài liệu khổng lồ về đề tài này cho Trung Tâm Việt 


Nam tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Texas ở Lubbock, cho rằng vụ thảm sát 
năm Mậu Thân ở Huế của Việt Cộng là vụ khủng bố tàn độc nhất trong 
suốt cuộc chiến với số người bị giết dã man lên đến cỡ 5 ngàn người. Việt 
Cộng Hoàng Phủ Ngọc Tường nhúng tay vào vụ thảm sát này bào chữa 
cho rằng SỐ nạn nhân trên do Mỹ dội bom khi chiếm lại nội thành nhưng ai 
cũng biết các mồ chôn tập thể nằm ở ngoại vi trên đường Việt Cộng rút 
quân. 

Phe Cộng sản tuyên truyền tạo cho thế giới cảm tưởng rằng chiến tranh 
Việt Nam là cuộc nổi dậy của dân chúng chống ngoại xâm. Trên thực tế, 
đa số những người thiệt mạng do Việt Cộng khủng bố là thường dân 
người Việt, nạn nhân của các vụ phục kích khi di chuyển trên xe đò. Nhà 
cửa vùng quê xa xôi bị đốt, thanh thiếu niên bị cưỡng bức theo Việt Cộng. 
Có sự hiện diện của ngoại nhân trên quê hương hay không, chính sách 
khủng bố để tạo khiếp đảm kinh hoàng sợ hãi của Việt Cộng vẫn là mội. 
Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, hàng triệu người liều chết bỏ nước ra đi đủ 
nói lên điều đó. 


